RỌ ĐÁ GABICO - GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM, BỀN VỮNG VÀ 
HIỆU QUẢ CHO MỌI CÔNG TRÌNH 2024 


Rọ Đá GABICO 
Trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các công trình chống xói mòn và gia cố 
nền đất, Rọ Đá GABICO được xem như một giải pháp tối ưu nhờ những ưu 
điểm vượt trội về tính tiết kiệm, độ bền vững và hiệu quả. Được sản xuất từ 
lưới thép mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC cao cấp, Rọ Đá GABICO sở hữu khả 
năng chống chịu cao trước các tác nhân môi trường khắc nghiệt, đảm bảo an 
toàn và ổn định cho công trình trong suốt thời gian dài sử dụng. 
Ì — 


Quá trình sản xuất lưới thép GABICO 


Với thiết kế linh hoạt và thi công đơn giản, Rọ Đá GABICO giúp tiết kiệm chỉ 
phí và thời gian thi công đáng kể so với các phương pháp truyền thống. Hơn 
nữa, khả năng thích ứng địa hình đa dạng của Rọ Đá GABICO giúp dễ dàng 
thi công tại những khu vực địa hình phức tạp, nơi mà các phương pháp khác 
khó có thể áp dụng. 


k- 


Rọ đá GABICO 
Các loại rọ đá GABICO : 
- Phân loại theo hình dạng : Tùy thuộc vào yêu cầu của từng công trình, rọ có 
kích thước hình dạng khác nhau với nhiều tên gọi khác nhau như rồng 
đá ( định hình tròn), rọ đá hộc (định hình vuông), thảm đá ( định hình chữ 
nhật , mỏng) và rọ đá đuôi neo (Định hình vuông, có đuôi). 
- Phân loại theo loại thép : Có 2 loại : 
+ Rọ đá mạ kẽm : Loại rọ đá được đan từ loại dây thép được mạ kẽm bằng 
phương pháp nhúng nóng. 
+ Rọ đá bọc nhựa PVC : Là loại rọ đá mạ kẽm được bọc thêm một lớp nhựa 
PVC ở bên ngoài. 
Ưu điểm vượt trội của rọ đá GABICO : 
Tiết kiệm chỉ phí: 

«e  Rọ Đá GABICO tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu tại chỗ (đá), kết 
hợp với lưới thép chất lượng cao, giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển 
và thi công so với các phương pháp truyền thống. 

‹ - Việc thi công đơn giản, nhanh chóng cũng góp phần giảm thiểu chỉ 
phí nhân công. 

Độ bền vững cao: 


«e - Nhờ cấu tạo từ lưới thép mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC cao cấp, Rọ 
Đá GABICO sở hữu khả năng chống chịu vượt trội trước mọi điều 
kiện thời tiết khắc nghiệt. 
‹e Khả năng chống gỉ sét, mài mòn cao, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho 
công trình. 
Hiệu quả thi công: 
„e  Rọ Đá GABICO có thiết kế linh hoạt, dễ dàng tháo lắp và vận 
chuyển. 
‹e Kích thước rọ đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng. 
« - Thi công đơn giản, không cần sử dụng máy móc chuyên dụng phức 
tạp. 
«e Có thể thi công tại mọi địa hình, kể cả những khu vực địa hình 
phức tạp. 
Thân thiện với môi trường: 
‹e - Rọ Đá GABICO tạo ra môi trường sống lý tưởng cho các sinh vật 
thủy sinh, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. 
„ . Không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, thi công 
và sử dụng. 
Ứng dụng đa dạng của rọ đá GABICO 
Tường chắn trọng lực 
Rọ đá GABICO được sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng tường chắn trọng 
lực, bảo vệ các khu vực ven sông, hồ, biển khỏi lũ lụt và sạt lở đất. Khả năng 
chịu tải cao của rọ đá, kết hợp với trọng lượng của đá bên trong, tạo nên bức 
tường chắn kiên cố, ngăn chặn sự xâm nhập của nước và đất đá, bảo vệ an 
toàn cho khu vực xung quanh. 
Lưới thép mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC linh hoạt giúp rọ đá dễ dàng thích ứng 
với mọi địa hình, đặc biệt là những khu vực có địa hình phức tạp hoặc có 
nguy cơ sạt lở cao. Việc thi công rọ đá đơn giản, nhanh chóng, không đòi hỏi 
kỹ thuật cao, góp phần tiết kiệm chỉ phí và thời gian thi công so với các 
phương pháp truyền thống. 


Tường chắn gia cố bằng rọ đá GABICO 


Gia cố nền đất 

Nhờ khả năng chịu tải cao và tính linh hoạt, rọ đá GABICO được ứng dụng 
hiệu quả trong việc gia cố nền đất, đặc biệt là những khu vực địa hình phức 
tạp hoặc nền đất yếu. Rọ đá GABICO giúp phân tán lực tác động lên nền đất, 
ngăn chặn sụt lún, sạt lở, đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng trên nền 
đất yếu, địa hình dốc, đồi núi. 


š 


k 


.. 


N'3.- 


` 


v \“. kà/ 


nh: 


` 
4 


1 


` 


Rọ đá GABICO trong công trình gia cố đất 


Bảo vệ bờ sông, bờ biển 

Rọ đá GABICO được ví như “bức tường thép” kiên cố, bảo vệ hiệu quả cho bờ 
sông, bờ biển khỏi sự tàn phá của sóng, gió và dòng chảy mạnh. Nhờ cấu tạo 
từ lưới thép mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC cao cấp, rọ đá sở hữu khả năng 
chống chịu vượt trội, thích ứng với mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt. Lớp 
đá bên trong rọ tạo thành lớp đệm dày, giảm thiểu tác động của sóng, triều 
cường, ngăn chặn sạt lở và bảo vệ bờ sông, bờ biển không bị xói mòn 


GABIC0 


se AC -? 
Ưn 


@ dụng của rọ đá GABICO trong bảo vệ đê điều 
Trang trí cảnh quan 

Với thiết kế linh hoạt và khả năng kết hợp hài hòa với môi trường xung 
quanh, rọ đá GABICO được ứng dụng hiệu quả trong việc trang trí cảnh quan, 
tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho các công trình ven sông, hồ, biển. 

Không chỉ tạo cảnh quan cho các công trình mà chúng cũng có thể góp phần 
quan cho những kiến trúc nhà ở. 


tô điểm thêm cảnh. 
` " xế” 


Chậu cây bằng r 


Lợi ích khi lựa chọn rọ đá của GABICO : 

- Chất lượng sản phẩm cao, giá cả cạnh tranh nhất. 

- Thời gian giao hàng nhanh chóng , khách hàng có thể kiểm tra chất lượng 
sản phẩm từ nơi sản xuất. 

- Rọ đá GABICO được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại , độ ngũ 
nhân viên hùng hậu, tay nghề cao. Vì thế ,có thể đáp ứng hầu hết các tiến độ 
nghiệm thu công trình. 

- Sản xuất theo yêu cầu bản vẽ và đơn đặt hàng 

- Đa dạng mẫu mã sản phẩm đi kèm 

- Phương thức thanh toán linh hoạt. Nhiều hình thức thanh toán chủ động 
cho người mua hàng. 


